ĐẠO PHẬT BI QUAN HAY LẠC QUAN? 


Hôm nay chúng tôi xin nói qua và giải thích thêm về bản chất của Đạo Phật 
để quí Phật tử thấy rõ đạo Phật là bi quan hay lạc quan. Đây là vấn đề mà nhiều 
người muốn biết, nhưng Phật tử chúng ta đa số vẫn chưa giải nổi. Chúng tôi sẽ nói 
rõ để quí Phật tử hiểu cho thật đúng với tinh thần của đạo Phật, tránh bị người 
Xuyên tạc, hiểu lầm. 

Trước hết, chúng tôi nói đến quan niệm mà đa số người hiểu lầm cho rằng 
đạo Phật là bị quan. 

Bởi vì trong đạo Phật, quí Phật tử thường nghe Phật dạy rằng: "Nước mắt 
chúng sanh nhiều hơn nước sông Hằng"...: những câu này xuất phát từ bộ kinh 
Tạp A Hàm. Trong kinh A Hàm, Phật dạy rằng: "Con người sanh đi tử lại không 
biết bao nhiêu trăm ngàn muôn ức kiếp mà kể". Mỗi đời, chúng ta chỉ khóc 
khoảng một ít nước mắt thì gom lại nhiều đời của ta, nhiều đời của người có phải 
đúng như lời đức Phật đã dạy không? Phật nói nước mắt chúng sanh nhiều như 
nước bể cả, nước sông Hằng... là căn cứ trên triệu triệu kiếp luân hồi của nhân 
loại. Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta ngay chỉ một đời thôi mà chúng ta cũng đã 
phải đối diện với bao nhiêu chuyện bất như ý, phải gánh chịu nhiều nỗi khổ khác 
nhau không sao kể xiết, huống là từ đời này sang đời khác. Vì lời dạy này, nên có 
nhiều người cho đạo Phật là bi quan. Đây là điểm thứ nhất. 

Điểm thứ hai. Quí vị thường đọc kinh Phật, ai cũng nhớ bài thuyết pháp đầu 
tiên nơi vườn Lộc Uyễn. Đó là bài Tứ diệu đế. Trong đó đề thứ nhất là Khổ đế. 
Thể là bài thuyết pháp đầu tiên của đức Phật lại là bài nói về cái khổ. Như vậy có 
bi quan hay không? 

Điểm thứ ba. Nếu quí Phật tử nào tu tập thiền quán theo giáo lý nguyên 
thủy, tức là quán Tứ niệm xứ: quán thân bắt tịnh, quán tâm vô thường, quán thọ thị 
khổ, quán pháp vô ngã. Như vậy, trước hết ứng dụng tu là quán thân này nhớp 
nhúa, quí vị có còn quí thân không? Nếu không quí thân thì có chán đời không? 


Còn quán thọ là khổ của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý thì rõ ràng chúng ta nhận 


ra cái khổ khi tai nghe những lời không vừa ý, mắng chửi, thị phi... Song nghe 
tiếng nhạc du dương thì đâu có khổ, sao đức Phật lại nói nghe cái gì cũng khổ? 
Lưỡi chúng ta nếm vị đắng cay thì khổ, nhưng đức Phật nói những vị ngon ngọt 
cũng khổ. Thọ là khô. 

Qua những điểm vừa nêu, chúng ta không hiểu sâu, e rằng chúng ta cũng có 
thê đồng ý đạo Phật là bi quan. Vậy tất cả đều khổ thì chúng ta phải hiểu thế nào? 
Nếu không hiểu đúng, quí vị sẽ thấy đạo Phật dạy chưa phải là chân lý. 

Phật dạy cảm thọ có ba thứ: thọ khô, thọ lạc, thọ không khô không lạc. 
Nhưng Phật lại dạy chúng ta quán tất cả thọ là khổ. Đây là điều tôi muốn giải thích 
để quí Phật tử hiểu cho kỹ. Sở dĩ đức Phật nói tất cả thọ đều khổ là vì Ngài căn cứ 
trên lý vô thường. Ví dụ lưỡi mình vừa nếm một món ăn ngon thì vị ngon đó kéo 
dài khoảng bao lâu? Ở lưỡi thấy ngon, nhưng qua khỏi lưỡi rồi còn ngon không? 
Hết ngon. Vậy tất cả cảm thọ dù khổ dù lạc cũng là hiện tướng của vô thường. Mà 
đã vô thường thì sẽ đi tới bại hoại. Cho nên nó không thật vui, mà chỉ là hiện 
tượng của khô thôi. 

Ví dụ, như chúng ta đi chợ, xách một giỏ xách nặng. Khi đang xách nặng 
thì vui hay khổ? Khổ. Rồi có ai đó xách giùm mình, lúc đó khổ hay vui? Vui. Vậy 
cái vui từ đâu có? Hết khổ thì vui, tạm gọi là vui. Lại như anh em cha mẹ đi xa. 
Khi xa thì nhớ nhung buôn khổ, đến lúc gặp lại thì vui. Tại sao vui? Vì trải qua cái 
khổ dài quá nên vui. Vui đó gọi là gì? Vui trong cái khổ chớ có phải vui thật đâu. 
Bao giờ cái vui cũng nằm trong cái khổ triền miên. Thế nên nó không thật. 

Đức Phật nói tất cả cảm thọ đều vô thường, và vô thường là nhân của đau 
khổ. Ví dụ quý Phật tử thấy người già, người bệnh, người chết là khổ hay vui? Là 
khổ. Vậy ba thứ già, bệnh, chết là ba tướng khổ. Nhưng trẻ có vui không? Hoàn 
toàn không. Vẫn có chuyện khóc dài dài. Trẻ vẫn có bệnh, mà mỗi lần bệnh là vui 
không? Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng êm ả thuận tiện. Như vậy, già, bệnh, chết 
đã không vui; nhưng trẻ, mạnh, sống cũng đâu đã vui thật. 

Tất cả chúng ta ở trên đời này bị vô thường bức bách nên đâu thẻ gọi là vui. 


Như vậy Phật dạy quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ và quán tâm vô thường có 


đúng không? Tôi thường nhắc nhở quí Phật tử rằng người thế gian có lối nói 
không thực tế. Ví dụ một người nam, một người nữ thương nhau thì họ thê thốt 
"Dù cho biển cạn non mòn... tâm họ cũng không đổi". Nhưng có đôi không? Chỉ 
một thời gian là thay đổi rồi. Vậy người thê nói thật hay nói gạt? Họ không nói gạt, 
nhưng giữ không được. Đứng về đạo Phật mà nhìn thì con người thay đổi liên tục 
không ngừng nghỉ. 

Thay đổi có hai chiều, tốt và xấu. Có khi cái đở cái xấu thành cái tốt. Có 
khi cái tốt lại đổi ra cái xấu, cái thành ra cái hoại, cái hoại ra cái diệt, cái bình 
thường đến cái tệ. Ngay nơi mình, mình còn không tin được lòng mình luôn ở một 
chỗ. Cho nên cái gì mình nói là hay, là quan trọng đều không có lẽ thật. Đức Phật 
dạy tâm tưởng con người cũng là vô thường. Như vậy có bị quan không? Bởi vì 
hôm nay hứa hẹn với nhau rồi, vì một lẽ gì đó mà không thể thực hiện được làm 
cho người khác mất tin tưởng, khổ sở, bi quan. 

Kế đó Phật dạy quán các pháp vô ngã. Hay gần hơn là quán thân này vô 
ngã. Tức là ngay thân này cũng không có cái gì là chủ tế, đều do duyên tứ đại sum 
họp, gọi đó là thân. Và khi tứ đại tan rã thì mất, đâu có gì trường tồn vĩnh viễn. Đã 
chăng có cái mình thật thì có nên buồn không? Như vậy có phải là một mặt nữa 
của bi quan không? 

Đức Phật dạy thân này như huyễn như hóa. Nếu căn cứ theo đó mà người ta 
cho rằng đạo Phật là bi quan yếm thế, có đúng chưa? Rất là hợp lý. Vì vậy ai mới 
tìm hiểu đạo Phật chút ít, thấy những điều vừa mới nói sẽ cho rằng đạo Phật bi 
quan, theo đạo Phật buồn quá. Hoặc Phật tử nghe thế rồi thấy cũng đúng, đâm ra 
bi quan không muốn tu. Đó là bệnh làm cho chúng ta thối tâm. 

Giờ đây, tôi nêu thêm một điểm nữa để quí Phật tử suy nghĩ. Thường người 
bi quan thì dễ chán đời, có khi tự tử nữa. Vậy tại sao nói đạo Phật là bi quan mà lại 
có những câu như: “Thân người khó được, cho dù nó là nhớp nhúa, là vô thường”. 
Vậy có mâu thuẫn không? Trong Tạp A Hàm, có một bài kinh Phật dạy rằng: 
"Người ở thế gian khi mất thân này rồi, muốn tìm lại được thân kế, khó như rùa 


2 
^ 1t 


mù tìm gặp bọng cây ở giữa biên". Ở giữa biên cả, có một bọng cây nôi trên mặt 


nước, dưới đáy biển có con rùa mù một trăm năm mới trồi đầu lên một lần. Khi 
trồi đầu lên nó tìm bọng cây đề chui vào. Quý vị nghĩ nó tìm đến chừng nào mới 
gặp. Bởi mặt biển lúc nào cũng có sóng, không sóng to thì sóng nhỏ, biết bao giờ 
mới gặp bọng cây mà chun vô? Nếu chưa chun được thì lại phải lặn xuống đáy 
biển trở lại chờ đến trăm năm khác. Vậy thân này quí không? Người Phật tử nếu 
có việc buồn chán mà tìm đến sự tự hủy diệt mình thì vị Phật tử đó có hiểu đạo 
chưa? 

Quí vị thấy tại sao ban đầu thì chê, sau lại dạy phải quí trọng thân này? Đây 
là điều mà tôi muốn nêu ra cho quí vị thấy rõ. Ở trong sách nhà phật có câu: 
"Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan". Thiết thọ tức 
là cây Trắc (Thiết mộc lan) một ngàn năm mới trồ hoa một lần. Vậy mà còn dễ, 
chớ mắt thân này thì muôn kiếp khó tìm lại được. 

Chúng ta thấy trong đạo Phật nhìn sự vật có hai mặt, một mặt chê cái thân 
này, một mặt lại quí trọng thân này. Tại sao? Tôi ví dụ có người đi biển bị chìm 
thuyên, sau đó họ bơi ra ngoài vớ được gốc cây mục. Nếu người thông minh phải 
ôm chặt gốc cây mục này để bơi vào bờ hoặc chờ có người cứu. Lúc ấy, gốc cây 
mục này đối với chúng ta là quí hay tiện? Rất quí. Vì cần có nó đề cứu mạng sông 
của mình. Khi chúng ta bám được gốc cây mục và nhìn xa xa là bờ, thì chúng ta 
chân chờ ôm nó hoài đợi đến ngắm nước cây rã, chúng ta chết giữa biển; hay ôm 
chặt nó mà bơi cho mau tới bờ. Và khi tới bờ rồi có quảy gốc cây mục đi theo 
không? Nếu có người không làm như vậy thì họ có thông minh chăng? 

Thấy vậy để hiểu thấu đáo, cách nhìn của đạo Phật đối với thân này. Thấy 
nó không quí, không sạch, không đẹp, không thật là chỉ chúng ta một sự thật. 
Chúng ta thấy những hãng chế nước hoa, chế xà bông thơm để che mất mùi hôi và 
giảm bớt cái thô nhám bắn thỉiu của thân. Nếu nó tự thơm như hoa sen thì đâu cần 
øì phải nhọc công chế tạo nước hoa, xà bông để giúp cho con người sạch ra, thơm 
ra bên ngoài. Thế mà vừa xức chút ít nước hoa rồi lại tưởng như mình sạch mình 
thơm vậy. Đó chỉ là cái tưởng thôi, chớ đâu có thật. Vậy đạo Phật có dạy chúng ta 


đều chân thật không? Rõ ràng là có. 


Trong kinh nói, khi đức Phật mới thành đạo ở dưới cội cây bô đề, lúc đó có 
một đám ma quái tới phá. Chúng giả ra những vũ nữ đẹp quyến rũ đẹp đẽ quyến rũ 
dụ dỗ Ngài trở về cung thọ hưởng an vui. Ngay khi đó Ngài liền nói: "Túi da hôi 
thúi hãy đi đi, ta không cần các ngươi". Bọn họ xấu hồ lui mất. Vậy đức Phật thấy 
thân này ra sao? Như cái túi đựng đồ nhơ uế chớ không có gì quí. Cái thấy đó có 
đúng không? Hoàn toàn đúng. 

Đức Phật dạy chúng ta thọ là khổ, tâm là vô thường. Đây là sự thật. Nhưng 
ở đời chúng ta ít đám nhìn nhận sự thật. Ai chỉ dạy thì mình nói là cẦn nghe, cần 
học đề tìm chân lý. Nhưng khi họ nói sự thật thì ta lại giận, lại không thích. Quí vị 
có sợ sự thật không? Giả sử như có ai đó tới nhà đầu năm, nói: "Anh chị mạng 
sông trong hơi thở", quí vị có buồn không? Buồn chớ. Buôn lắm mà chắc còn giận 
nữa. Còn đầu năm mà đến chúc tụng: "Anh chị sống trăm tuổi", quí vị có vui 
không? Vui lắm. Lời nói chúc sống thăm tuổi là lời nói không thật, còn nói anh chị 
sông trong hơi thở là lời nói thật. Thế mà ta đâu có thích nghe. Như vậy không 
phải chính ta cũng đang chọn sự giả để làm vui là gì? 

Nói ra những việc bình thường để quí vị thấy được lẽ thật. Cái lẽ thật mà 
trong chúng ta ít ai dám nhìn, còn bịa chuyện để tán với nhau. Tới nhà thì kiếm 
chuyện gì để khen nhau, dù cho có những điều không đáng khen, không thật để 
khen, khen cho được lòng. Và nếu mình khen cho người vui lòng, thì người cũng 
khen lại cho mình được lòng. Không ai dám nhìn, dám nói ra sự thật, chỉ là tán 
dóc với nhau. Nhưng họ lại tin rằng đã nói với nhau toàn những điều chân lý. Nói 
như vâyï, để thấy cuộc sống của chúng ta không có lẽ thật, mà lại cứ như là đã nói 
hết sự thật, và sống với sự thật. 

Từ đây tôi muốn nhắc nhở với quí vị đạo Phật là đạo thấy như thật, nói như 
thật. Thấy thế nào nói thế ấy, chớ không có lừa, không có bịp chúng sanh. Tôi hỏi 
quí vị, mình nói thật và mình nói bịp nhau, cái nào có hại, cái nào có lợi? 

Ví dụ người đó xấu, mình nói họ xấu, như vậy nếu người biết nghe lẽ thật 


thì họ không làm điều bậy nữa. Còn nếu họ xấu mà cứ khen họ, họ tưởng thật càng 


làm bậy hơn. Vậy thì ai thiệt hại? Còn chúng ta nói sự thật cho họ biết để họ đừng 
gây thêm tội nữa, đừng làm quấy nữa, chính là chúng ta đang cứu họ. 

Tuy nói vậy chớ ít ai dám nói lẽ thật lắm. Hơn nữa, nói sự thật đôi khi 
đương sự không thèm nghe mà trở lại giận ghét, ngầm hại người cho mình biết sự 
thật nữa. Người ta thường than: "Ở đời khó quá!" Khó là vì ai cũng sợ sự thật hết. 
Sở dĩ người ta kết tội đạo Phật là bi quan là vì đạo Phật nói lẽ thật, không lừa 
nPưỜi. 

Những điều tôi kế ra, có điều nào Phật nói không đúng không? Biết sự thật, 
nghe sự thật mà người ta nói bi quan, đó là lỗi tại ai? Tại cái điên đảo của con 
người chớ không phải lỗi tại Phật. 

Đã biết thân không quí vì nhơ nhớp, vì không lâu bền, nhưng lại khó được, 
mắt rồi khó tìm. Quí vị có nên suy nghĩ để tìm một hành động đúng cho mình 
không? 

Đức Phật chỉ rõ dù thân không lâu bền, nó nhớp nhúa, nhưng chúng ta phải 
nương nó đề khi thân rã, chúng ta đã tiến, đã an vui. Chúng ta có thân là phương 
tiện tiến lên để đi đến chỗ an lành. Tuy nó bắt tịnh, vô thường, hôi hám, nhưng 
chính nó sẽ giúp chúng ta tiến tu. Cho nên khi còn có nó, chúng ta nương đó để 
làm điều gì cho mình, cho người được an vui, lợi ích. Chính điều đó là cái sáng 
suốt của mình. Ngược lại, như ôm khúc gỗ mục ngoài biển mà không chịu vào bờ, 
để rã và chìm chết, rõ ràng vô ích. Ngay khi thân này còn mạnh khỏe, chúng ta 
phải làm gì? 

Trong kinh Tạp A Hàm, đức Phật dạy, người Phật tử biết rõ thân nhớp nhúa 
vô thường, nhưng phải mượn nó để tu cho mau, giống như người bị lửa táp cháy 
đầu, phải dập tắt liền chớ không thê đội về nhà. Tức là chúng ta phải gắng sức tu, 
phải biết bòn góp phước đức, để tự cứu mình khi mất thân này. Nếu mất thân này 
mà còn mang theo nhiều tội ác, phải làm thân chó sói, thì có tu được không? Suốt 
đời còn giết thêm bao nhiêu mạng nữa? 

Thế nên người đi theo chánh đạo trước hết phải giữ năm giới. Giáo lý đức 


Phật có năm thừa để mọi người nương theo đó mà tu. Thừa thấp nhất gọi là Nhân 


thừa Phật giáo, tức là dạy người tu đời này làm người xứng đáng, đời sau trở lại 
cũng làm người xứng đáng. Nhân thừa Phật giáo lấy căn bản năm giới làm gốc, đó 
là: Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống 
rượu. 

Quí Phật tử nghĩ lại xem mình có giữ đủ chưa? Nếu không giữ được thì e 
rằng tụt xuống khó tìm lại. Như tôi đã nói với quí Phật tử, từ khi quy y là giữ giới 
không sát sanh, đời sau sanh ra thọ mạng dài, sống lâu. Giữ giới không trộm cướp, 
đời sau sanh ra giàu có không bị xâm hại. Giữ giới không tà dâm, đời sau sanh ra 
được thân thê đẹp đẽ. Giữ giới không vọng ngữ, đời sau sanh ra chúng ta được lời 
nói lưu loát. Giữ giới không uống rượu, ai nghe cũng thương cũng quí, đời sau 
sanh ra được trí tuệ thông minh. 

Năm giới đó nếu giữ được trọn đời này là tốt. Đời sau sanh ra đủ năm điều 
kiện đó có phải là hạnh phúc sung sướng hay không? Chúng ta tu gấp tức là tu 
theo như chúng tôi vừa nói, để hiện tại và đời sau chúng ta hiện diện trong đời với 
đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp. Còn như tiến hơn chút nữa được bao nhiêu hay 
bấy nhiêu. Nếu tu Thập thiện thì đời sau được sanh lên cối Trời cao hơn. Còn nếu 
tu pháp Tứ để thì đời sau chúng quả A La Hán, xa hơn nữa là chứng quả Duyên 
Giác... 

Chúng ta chỉ cần tu làm sao cho đúng với chánh pháp, đừng để rơi xuống 
đường thấp vì mang nhiều nghiệp ác. Quí vị ráng giữ cho tròn. Các Phật tử tự 
kiểm điểm thấy phần nào thiếu, đở thì ngay bây giờ còn kịp để tu sửa những sai 
lầm thiếu sót ẫy. Vậy phải nên lo sửa cho gấp. 

Phật dạy chư Tăng là những vị có trách nhiệm nhắc nhở chỉ bảo cho Phật tử 
tu, đừng để mất thân này thì khó tìm lại được. Thương Phật tử là phải giảng giải, 
chỉ rõ cái chân thật mà đức Phật đã chỉ, nhắc nhở cách tu sửa thân tâm mà đức 
Phật đã tu; chớ không phải hôm nay tới chùa ăn cơm chay, ngày mai tới nhà cúng 
tụng cầu an cho Phật tử, bửa kia đi thăm... Như vậy không gọi là thương, mà 
thương chính là làm sao giúp cho Phật tử tiến tu, để đời này được làm người tương 


đối tốt, đời sau càng tốt hơn. Vì vậy cứu người trong đạo Phật là cứu ngay từ cái 


nhân, chớ không phải cứu ở cái quả. Song, thường thì cứu quả được người mang 
ơn, còn cứu nhân lại bị người giận oán. 

Ví dụ, có hai người đang gây gỗ sắp đánh nhau. Chúng ta khuyên: "Thôi! 
Anh hay chị nhịn nhau đi. Gây gỗồ đánh nhau chỉ khổ thôi, không có lợi lộc gì". 
Khuyên như vậy nhưng họ không nghe, vẫn cứ đánh nhau đến lỗ đầu, chảy máu. 
Lúc đó, nếu người nào thấy thương, đến băng bó cho họ thì họ cảm ơn người kia 
rỗi rít. Nhưng họ quên rằng dù có cảm ơn người băng bó thì mình cũng đã mang 
thương tích rồi. Trong khi người khuyên mình lúc ban đầu giữ trọn vẹn, đừng để 
xảy ra thương tích thì mình đâu biết mang ơn. Quí vị thấy việc nào quí hơn? Đúng 
ra ta phải cảm ơn và quí trọng người nhắc nhở mình khi chưa xảy ra chuyện đáng 
tiếc mới phải lẽ, chớ đợi tới chuốc quả rồi mới được cứu thì e đã quá muộn. Dù có 
cứu được, cũng chỉ đỡ phần nào, chớ làm sao trọn vẹn như buổi đầu. 

Hiểu như vậy các Phật tử mới kính trọng quí thầy quí cô xuất gia. Các vị ấy 
tuy ít làm việc từ thiện xã hội mà lại nhắc nhở, giảng giải khuyên tu nhiều hơn, ấy 
là vì tu sĩ Phật giáo đặt nặng việc cứu nhân hơn cứu quả. Đôi khi, Phật tử suy nghĩ 
cảm thấy buồn, cảm thấy đạo Phật không biết thương người, không cứu giúp 
người. Ví dụ có một người đạp xích lô, mỗi ngày kiếm được chừng ba bốn chục 
ngàn. Với số tiền ấy, nếu họ quyết tình nuôi gia đình vợ con cũng có thể sống 
được. Nhưng nếu người đạp xích lô đó ghiền rượu, thì chỉ cần đến quán nhậu sau 
một ngày đạp xích lô là sạch túi, vợ con ở nhà nheo nhóc đói khát. Có người láng 
giềng thấy thương, mỗi ngày đem cơm gạo cho, để giúp đở vợ con ông qua cơn 
đói khát. Việc làm ấy có thể kéo dài mãi được không? Nếu không thì vợ con người 
đạp xích lô sẽ sống ra sao? Chắc phải chết thôi. Đối với người láng giềng giúp đở 
đó, chúng ta thấy việc làm ấy là tích cực, là làm phước. Nhưng nếu có một thầy tới 
khuyên can người đạp xích lô thức tỉnh, bỏ uống rượu, trở lại lo lắng cho gia đình. 
Như vậy việc làm của thầy so với việc làm của người láng giềng, việc nào có giá 
trị hơn, có công đức hơn? Khi giảng giải, giúp cho người lầm lỗi thấy được, hiểu 


được và tự sửa chữa được những khuyêt điêm của họ là chăng những cứu cả cuộc 


đời của người đó, mà còn cứu luôn gia đình thân quyến của họ. Công đức ấy 
không thể lẫy tiền của mà sánh được. Đó là cứu nhân theo đức Phật dạy. 

Hiện nay Phật tử chúng ta thường quên cái nhân, chỉ khi nào gặp quả khổ 
mới chịu tu. Lúc vui quên Phật, lúc khô mới nhớ Phật. Như vậy chỉ biết Phật khi 
khổ chớ không biết Phật khi khỏe mạnh vui tươi. Như vậy đợi đến lúc già yếu, đau 
đớn mới chịu nhớ tới Phật thì e rằng không còn kịp tu nữa. Vì vậy Phật tử nên hiểu 
và có gắng tập tu ngay khi còn trẻ, còn khỏe mạnh thì về sau mới không bị đau 
khổ bức bách. 

Quí Phật tử thấy, từ một người, trăm người, ngàn người cho đến một xóm 
một làng, nếu ai cũng giữ được năm giới thì xóm làng ấy có thê thành thiên đường 
không? Trong một xã hội không có aI hại ai, không có aI lừa đảo người, không có 
người lừa đảo ai... thì xã hội đó, quốc gia đó an lành, đẹp đẽ, văn minh biết chừng 
nào. Thế nên biết người Phật tử quyết tâm giữ được năm giới là một người xứng 
đáng đối với quốc gia xã hội, đối với đạo pháp, không những trong hiện tại mà còn 
xứng đáng hơn nữa ở mai sau. 

Trong bài giảng này, tôi không nói những gì cao siêu quá, chỉ nhắc nhở 
những điều gì quí Phật tử có thể làm được, tu được. Kết quả của quí vị cũng chính 
là phần khích lệ đối với chúng tôi, dù quí vị tu là tu cho quí vị chớ không phải tu 
cho chúng tôi Nhưng chỉ cần quí vị giữ cho ba nghiệp của mình ngày càng tốt lành 
để đời sau được đi lên, chớ không phải tuột xuống là chúng tôi mừng rồi. Chỉ cần 
Phật tử chịu nghe lời chân thật khuyên bảo của quí thầy, quí cô, không chạy theo 
sự dối gạt hoa mỹ của thế gian là quí Phật tử biết tu nhân đúng đắn, tránh được 
quả khổ về sau. 

Trong kinh Phật có dạy: Chúng ta phải cố gắng tu không thể chần chờ, bởi 
vì đâu có ai bảo đảm mình sống đến tám mươi tuổi mới chết. Trẻ có cái chết của 
trẻ, già có cái chết của già. Nếu không lo tu thì vô thường đến làm sao trở tay kịp. 
Trên đường tu, chúng ta phải nhìn cho kỹ, thấy cho rõ, đừng lầm lẫn. 

Từ trước đến nay chúng ta nói những điều: Thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm 


vô thường, hay nước mắt chúng sanh nhiêu như nước biên... Tât cả đêu côt chỉ ra 


lẽ thật của con người cho quí Phật tử thấy rõ. Khi thấu hiểu được lẽ thật của con 
người cho quí Phật tử thấu rõ được lẽ thật đó rồi, chúng ta mới quyết tâm tu, cố 
gắng tu, để không bị khổ đau trong đời này và đời sau. Như vậy đạo Phật lạc quan 
hay bi quan? Vì nói thật nên mới nghe như bi quan, nhưng nhờ thế chúng ta biết lẽ 
thật để sửa đổi, để vươn lên. Ngược lại nếu lừa dối nhau thì sẽ cùng nhau bị tai 
họa, bị chìm đắm. Hiểu vậy, tất cả Phật tử mỗi người phải cố gắng theo như lời 
Phật dạy: Tu như lửa cháy đầu. Phải kiên trì tỉnh tắn tiến lên. Từ năm giới căn bản 
tiến dần lên đừng để tuột xuống. Nếu để tuột xuống, lỡ mất thân người thì cả trăm 
nghìn năm sau khó mong tìm lại. Quí Phật tử nếu siêng năng tu tập sẽ không còn 
hoang mang lo sợ sống chết. Nếu sắp tắt thở, có người hỏi đi đâu thì nói: Tôi sẽ 
trở lại làm người tốt hơn, cao quí hơn. Người ấy sẽ được an lành trước khi, trong 
khi và cả sau khi nhắm mắt. Ngược lại nếu không tu giữ được năm giới thì sẽ 
hoảng hốt sợ sệt không biết rơi vào đường nào. Thật khổ vô cùng! 

Các Thiền sư khi gần nhắm mắt thường mĩm cười từ giả ra đi. Còn kẻ thế 
gian, lúc gần tắt thở, những người thân chung quanh khóc than thảm thiết khiến 
cho kẻ ra đi bi lụy luyến tiếc. Còn những người đi trong bơ vơ, trong đau khổ thì 
còn buồn tủi biết bao nhiêu nữa. 

Cho nên chúng ta khuyên cha, khuyên mẹ, khuyên anh, khuyên em ráng tu 
giữ năm giới làm gốc. Nếu cha mẹ giữ được năm giới thì người con sẽ yên lòng và 
ngược lại, người con giữ được năm giới thì cha mẹ vui vẻ, nhẹ nhàng biết bao. 

Từ đó quí vị thấy việc tu hành thiết yếu đến thế nào. Hồi Phật còn tại thế, 
sau khi thành đạo rồi, Ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ giảng dạy cho phụ vương 
(Tịnh Phạn) và hoàng hậu (Ma Ha Ba Xà Ba Đề) năm giới. Sau đó, hoàng hậu 
phát tâm xuất gia. Bà liền cùng năm trăm vị công nương đi đến chỗ Phật, xin Phật 
xuất gia. Phật không cho, bà năn nỉ đôi ba phen, Phật cũng không chấp thuận. Lúc 
đó Tôn giả A Nan thấy vậy xót ruột, mới vào thưa với Thế Tôn: "Hoàng hậu có 
công lớn với Thế Tôn, từ lúc hoàng hậu Ma Da mất sau khi sanh Thế Tôn có bảy 
ngày, bà là người nuôi Thế Tôn cho đến lớn khôn, công lao biết bao nhiêu? Sao 


giờ đây Thế Tôn không cho bà xuất gia? Chăng lẽ Thế Tôn đã quên ơn người?" 


Phật trả lời: "Ta không quên ơn mà ta đã đền ơn bà rồi". Ngài A Nan ngạc nhiên 
hỏi Thế Tôn đền ơn bằng cách nào. Phật nói: "Khi ta thành đạo, trở về thành Ca 
Tỳ La Vệ, ta đã khuyên, giải thích cho phụ vương và hoàng hậu hiểu được đạo lý, 
phát tâm qui y Tam bảo, gìn giữ năm giới hạnh. Đó là ta đã đền ơn". 

Như vậy người con đền ơn cha mẹ, không gì hơn là lúc cha mẹ còn sanh 
tiền, khuyên cha mẹ siêng tu, giữ gìn năm giới để khi chết khỏi đọa đường khổ. 
Đó mới thật là thật thương, thật hiếu; chớ làm ra nhiều tiền chờ lúc chết làm đám 
ma cho lớn... chưa chắc đã cứu được cha mẹ. Thế đó đâu gọi là thật thương. 

Quí Phật tử nghe tôi giải thích rồi, đã thấy tu theo đạo Phật là lạc quan chớ 
không phải bi quan. Tại sao? Bi quan là buồn, lạc quan là vui. Còn đạo Phật không 
buồn không vuI. Bởi vì đối với thế gian, được thì vui, mắt thì buồn, khen thì sung 
sướng, chê thì giận khổ. Cái vui buồn thế gian là vui buồn đối đãi, vô thường, 
không có sự thật. Mà đã không sự thật thì chúng ta đừng dính, đừng mắc. Song 
thông thường, ai cũng dễ vui khi được khen, dễ buồn khi bị chê. Nếu chúng ta biết 
lẽ thật rồi thì có gì vui, có gì buồn. Đạo Phật là đạo chỉ cho chúng ta lẽ chân thật, 
nhận ra được sự thật rồi, sống đúng như thật. Sống được như lời đức Phật dạy thì 
đâu còn gì buồn, đâu còn gì phiền não. Ây là vui. 

Phật, người Trung Hoa gọi là Giác; Phật là chỉ cho bậc đã giác ngộ, nên 
những gì Ngài dạy là lẽ thật từ sự thấy biết của bậc giác ngộ mà ra. Là đệ tử Phật, 
chúng ta tin những lời của Phật bằng lẽ thật chớ không phải tin theo sự tưởng 
tượng, ép buộc. Tin rồi chúng ta phải ứng dụng tu để tự cứu mình thoát khỏi cảnh 
khổ, đồng thời cũng giúp được mọi người cùng vươn lên, tiễn lên, không còn bị 
trầm luân trong sanh tử nữa. Vì vậy, chư Tăng Ni vâng lời Phật dạy, gắng công tu 
hành, nhắc nhở quí Phật tử. Phần còn lại là phần của quí Phật tử. Tiến lên con 
đường an vui, tươi đẹp hay rơi xuống nẻo khổ tối tăm, xấu xa là do quí Phật tử tự 


định đoạt vậy. 


V21 


